GV: Phạm Thị Thu Huyền 


CÁC TÌM CÔNG THỨC TỎNG QUÁT CỦA DÃY SỎ CHO BỜI CÔNG THỨC TRUY HÒI 


Dang 1: Tìm số hạng tổng quát của dãy số (dạng đa thức) khi biết các số hạng đầu tiên 


Ví du 1.1: Cho dãy số (u„) có dạng khai triển sau: 1; — 1;—1; 1;5; 11; 19;29;41;55;. 

Hãy tìm công thức của số hạng tổng quát và tìm số tiếp theo? 

Bài giải: 

Nhận xét: Với 10 số hạng đầu thế này, để tìm ra quy luật biểu diễn là rất khó. Với 
những cách cho này ta thuờng làm phuong pháp sau: 

Đặt: Au k =u k+l -u k 

A 2 u k =Au k+l -Au k 

A\=A 2 u k+l -A 2 u k 

Ta lập bảng các giá trị Au k ,A 2 u k ,A ĩ u k .nếu đến hàng nào có giá trị không đổi thì dừng 

lại, sau đó kết luận u n là đa thức bậc 1, 2, 3,.và ta đi tìm đa thức đó. 

Lời giải: 

Bảng giá trị ban đầu: 


u k 

1 


-1 


-1 


1 


5 


11 


19 


29 


41 


55 

Au k 


-2 


0 


2 


4 


6 


8 


10 


12 


14 


A 2 u k 



2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 




Ta thấy hàng của A 2 u k không đổi nên dãy số là dãy các giá trị của đa thức bậc hai: 
u n = an 2 +bn + c{a * 0) (1) trong đó n là số thứ tự của các số hạng trong dãy. 

Tìm a,b,c nhu sau: 

Cho n = 1; 2; 3 thay vào công thức (1) ta đuợc hệ phưorig trình sau: 


[a + b + c = 1 


[a = 1 


<4a + 2ồ + c = -l<=><ồ = -5 => u n = n 2 ~5n + 5 
9a + 3b + c = -ỉ c = 5 
Số hạng tiếp theo u n = 71 


Ví du 1.2: Cho dãy số (u n ) có dạng khai triển sau: — 5;—3;11;43;99; 185;307;471;_ 


1 















GV: Phạm Thị Thu Huyền 


Hãy tìm công thức của số hạng tổng quát và 2 số hạng tiếp theo 


Bảng giá trị ban đầu 


Bài giải: 


u k 

-5 


-3 


11 


43 


99 


185 


307 


471 

Au k 


2 


14 


32 


56 


86 


122 


164 


A 2 u k 



12 


18 


24 


30 


36 


42 



A\ 




6 


6 


6 


6 


6 





Ta thấy hàng của A ĩ u k không đổi nên dãy số là dãy các giá trị của đa thức bậc ba: 
u n = an ĩ +bn 2 + cn + d(a V o) ( 2 ) trong đó n là số thứ tự của các số hạng trong dãy. 
Tìm a,b,c,d nhu sau: 

Cho n = 1;2;3;4 thay vào công thức (2) ta đuợc hệ phuong trình sau: 


a+b + c + d =-5 

a + b + c + d = -5 

8a + 4 b + 2c + d = —3 

7a + 3b + c = 2 

<=> • 

-w- < 

21 a + 9b + 3c + d = 11 

26a + 8ỏ + 2c = 16 

64a +16Ỏ + 4c + d = 43 

63ữ + 15ỏ + 3c = 48 


=> u n = n 3 -5n-ỉ 

Hai số hạng tiếp theo là: u 9 = 683 ; M 10 = 949 


Lời bình: Công thức tìm đuợc trên là không duy nhất vì hiển nhiên các số hạng đã cho 

cũng thỏa mãn, chẳng hạn dãy số sau: 

u n = n 2 -5n + 5 + Pịn).(n -l)(«-2)(ft-3) (Của ví dụ 1.1) 

u n =n 3 -5n-ì + p(rì)ịn -3)(n -4) (của ví dụ 1.2) 

Với p{n) là một đa thức bất kỳ 

Vậy cách tìm trên đây là mới chỉ tìm đuợc một dạng mà dãy số đã cho thỏa mãn mà 

không tìm đuợc tất cả các dạng mà dãy số đã cho thỏa mãn. 

Bài tập tương tự: 

Với mỗi dãy số sau đây, hãy tim công thức của số hạng tổng quát của dãy số 

1) 8 ; 14;20;26;32;..... (Đs: u n = 6/1 + 2) 

2) 1 ;- 2 ;- 2 ; 1 ;7; 16;28;43;61;... (Đs: u n =!« 2 -y /1 + 7) 

3) 1; 6 ; 17;34;57;86; 121;. (Đs: u n = 3n 2 -An + 2 ) 


2 







GV: Phạm Thị Thu Huyền 


4) 2;3;7;14;24;37;. 

5) 3;5; 10; 18;29;. 

6) 2; 1; 5; 14; 28;47; 71; 100; 134; 173; 217;. 

7) 2;2;8;26;62; 122;212;338;.... 


(Đs: =--n -—n + 4) 

"22 

3 2 5 _ , .. 
(Đs: u„ =--n -~-n + 4) 
"22 

_ 5 2 17 . 

(Đs: u n = ịn -Ỷn + s) 

(Đs: u n =n ĩ -3n 2 +2n + 2) 


DANG 2; Dạng cơ sở: Cho dãy ( u n ) biết ị 1 

[u n+ ! = qu n + d, n > 1 

Với q,d là các hằng số thực. 


GIẢI: 



• Trường hợp 1: Nếu q = 0 => Ị 

=í> = a , u n = d,Vn e N*,» > 2 


u Ị = a 


u n+ì =d, n>\ 


u Ị = a 


Tr ường hoy 2: Nếu q = 1 => 1 1 

K + l =M »+^ 

(«„) là cấp số cộng với số hạng đầu Uị = a và công sai bằng d 
u n = a + (n-ì)d 


r rườm 


Nếu d = 0 


u n+ị =qu n , n > 1 


■ (m„ ) là cấp số nhân với số hạng đầu Mj = a và công bội bằng ợ 


M„ = a.q 


Trường hơp 4: Nếu q *Q,q *\,d . Đặt dãy ( v n ) sao cho u n =v n + -- (1) 

1 -q 

Thay ct(l) vào công thức truy hồi ta có: 

d ( d V J 

v n+l + 7—— = d V n + T— + d 
\-q \ 1 -q) 

=> V B+ 1 = 9 V n > n ^ 1 

=> (v„) là một cấp số nhân với số hạng đầu Vj = Uị = Q ~~~~— và công bội 






GV: Phạm Thị Thu Huyền 



Ví dụ 2.1: Tìm công thức của số hạng tổng quát của các dãy ( u n ) biết: 


1) 

2 ) 


k=-! 

[«»+!=«»+ 3 » » >1 
k = 1 

k+i =2w „+ 3 > 77 >1 


(Đs: u n =3/7-4) 
(Đs: u = 4.2"” 1 -3) 


Giải: 


1 ) 


k =-1 

k + i = M „+3, «>1 


Vì +3, 77 >1 

=> (//„) là một cấp số cộng với số hạng đầu Uị = -1 và công sai d = 3 
=> u n = u ị +[n-í)d = -1 + 3 (/7 -l) = 3/7-4 


2 ) 


\ U 1 =1 

k + i =2 m„+3,/7>1 


Nhận xét: Dãy số này có dạng 1 với q = ỉ,d = 3 
Đặt dãy (v„) sao cho: u n = v n + V— = v n -3(1) 

\ ỉ-q 

Thay (1) vào công thức truy hồi ta đuợc 

v„ +1 -3 = 2(v„-3) + 3 =>vj 1 =2v„ 

=+ (v„) là cấp số nhân với số hạng đầu Vj = 7/j + 3 = 1 + 3 = 4 và công bội q = 2 
=> v„ = 4.2"- 1 = 2" +1 
=>M„ = v„ - 3 = 2" +1 -3 


72 72 


Nhận xét: Câu 1: i 1 Còn có các cách sau: 

k + l=“»+3, 77 >1 


Cách 2: 
Ta có: 


771 = -1 

u 2 = 7/j + 3 
w 3 = 77 2 + 3 


4 





GV: Phạm Thị Thu Huyền 


u n =u n _ ị + 3 

Cộng vế với vế các hệ thức trên ta được: 

Uị + w 2 + +.+ = — 1 + Wj + + iq +.+ u n _j +3(« — 1) 

=>«„ = —1 + 3(/z — 1) 

=> W H = 3« - 4 

Cức/? 3: 

Dựa vào công thức truy hồi ta tính được dạng khai triển của dãy {u n ) là: 
-1;2;;5;8;11;14;17;.... 


u k 

-1 


2 


5 


8 


11 


14 


17 

Au k 


3 


3 


3 


3 


3 


3 



=> = ữ/7+Ố,(ữ ^ o) (1) 

_ , , , . ía+ố = -l ía = 3 

Thay n = 1 và n = 2 thay vào (1) ta được: < <=> < 

[2a + b = 2 [ố = - 4 

=í> w„ = 3« -4 


Bài tập tương tự: Tìm công thức của số hạng tổng quát của các dãy (u n ) biết: 


1) 


2 ) 


3) 


4) 


5) 


K =1 

k + i=«„+7, H >1 
Í W 1 =3 

K + i= 2m »» 

r«i=— 1 

k+i= 2w „ +1 > «>1 
5 

M, = — 

1 4 

“n + l= 2M n -7» 


Wj = 1 


m „ + i= 2w „-T’ 


(Đs: u n =7n-6) 
(Đs: u„ =2"-\3 ) 
(Đs: u„ =-l) 


_ 2"+3. 

(Đs: u n =±4±) 


_ 2 " +1 
(Đs: w„ = —^—) 


ZỜ7 ốùí/i: Dạng 2 gọi là dạng cơ sở vì: 

- Với 3 trường họp 1, 2, và 3, dãy số trở thành các dãy đặc biệt đó là: dãy số hằng, 
cấp số cộng và cấp số nhân. Các dãy số này ta đều đã tim được công thức của số 
hạng tông quát. 


5 








GV: Phạm Thị Thu Huyền 


Trên cơ sở của 3 dãy này, để giải trường hợp 4: bằng phương pháp đặt một dãy 
số mới (v n ) liên hệ với dãy số (u n ) bằng một biểu thức nào đó để có thể đưa 

được về dãy số ( v n ) mà ( v n ) dãy số hằng hoặc cấp cộng hoặc cấp số nhân. 

Vấn đề đặt ra là: Mối liên hệ giữa (u n ) và (v n ) bởi biểu thức nào mới có thể đưa 
dãy số (v n ) thành dãy số hằng hoặc cấp số cộng hoặc cấp số nhân hoặc trường 
họp 4. Qua quá trinh tim tòi, tôi đã tìm ra được một số dạng sau: 


LOAI 2.1: với q,c,deR và q,c^0 

[u n+l =qu n +cn + d, n>\ 


GIẢI: 

• Trường hơp 1: Neu q = 1 


Cách li 

Ta có: u x =a 

u 2 =u l +c.ỉ + d 
w 3 =u 2 +c.2 + d 
u 4 = «3 + C.3 + d 


u J = a 

u n+\ = u n +cn + d 


u n = u n _ x +c.(n-\) + d 

Cộng vế với vế các hệ thức trên, ta được: 

/ cn(n-ì) . . 

u n =a + c. 1 + C.2 + C.3 + + c.{n-\) + {ĩi-\)d =a-ị - ——- + {n-\)d 

Cách 2: Dùng công thức DẠNG 1 (Viết dãy số theo dạng khai triền) 

Trường hơp 2; Nếu q * 1 

Đặt dãy (v„) sao cho: u n = v n + , thay vào công thức truy hồi ta được 

\ — q 

c()ì ■ 1) ( cn V , 

N + 1 + =q v n + -r— +cn + d 

\-q ( 1 -q) 


'C + I =qv„+d-- 


Từ đó ta có dãy (v n ) với < Khi đó dãy (v„) lại 

_ . 1 c _ . r » — 1 

v n + i= c lv n +d--— = qv iỊ +d, 

{ ỉ-q 

có DẠNG 1 


© 






GV: Phạm Thị Thu Huyền 


Ví dụ 2.2: Tìm công thức của số hạng tổng quát của các dãy (u n ) biết: 


1 ) 

2 ) 

3) 


W| = 5 

W „ + 1 = u n + 3 n - 2, n > 1 

= 11 

M n+1 = 10« )( +1-9«, n > 1 
= 1 

M „ + 1 = 3w„-6« + l 


(Đs: u n = 


3n -7«+ 14 


) 


(Đs: u n = 10 " +n) 


(Đs: u n =3«+ 1-3") 


Bài giải: 


1 ) 


\ u ỉ = 5 

1 M „+1 = + 3 « - 2 , n > 1 


Các/| 1 : 

Ta có: 

Wj = 5 

«2 = +3.1-2 

«3 =w 2 +3.2-2 
w 4 = «3 +3.3 -2 
m 5 = w 4 +3.4-2 

=u n-i +3.(«-l)-2 
Cộng vế với vế ta được: 

=>M„ =5 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + .... + 3.(«-1)-2(«-1) = 5 + 3 ^ ? ~ 1 ^ 7 -2(/7-1) = 3 ” 2 ~^ + 14 

C«c/í 2: 

Ta có dạng khai triển của dãy số («„) là: 

5; 6 ; 10; 17; 27; 40; 56; 75;. 


u k 

5 


6 


10 


17 


27 


40 


56 


75 

Au k 


1 


4 


7 


10 


13 


16 


19 


A 2 u k 



3 


3 


3 


3 


3 


3 




=> u n = an 2 +bn + c (*) 

Thay n = l,n = 2,n=3 vào (*) ta được: 


7 







GV: Phạm Thị Thu Huyền 


ịa + b + c = 5 



< 4a + 2b + c = 6 <=> < 
9a + 3b + c = 10 


b = - 
c = 7 


7 

2 


3 2 7 

77„ = —77 - — 77 + 7 = 
2 2 


377 2 - 777 + 14 
2 


2) j Ml ^ 

[w„ + l = 10 t7„ + 1 -977, 77 > 1 
Đặt dãy (v„) sao cho: 77 „ = v n + 77,77 > 1 

Thay vào công thức truy hồi ta được: 

v n+1 + 77 +1 = 10 (v„ + 77) +1 - 9 n 

=> V + 1 = 10v„ 

=> (v„) là một cấp số nhân với số hạng đầu Vj = 77! -1 = 10 và công bội q = 10 
=>v„ =10.10"-- 1 =10" 

=í> 77 n =10''+ 77 


3) 


k =1 

K +1 = 377 „-677 + 1 


Đặt dãy (v„) sao cho: u n = v n +377 , thay vào công thức truy hồi của dãy ( 77 ,,) ta được: 
v n+1 + 3 (77 + 1 ) = 3(v h + 3n) - 677 +1 
=3v„-2 


=í> (v n ) được xác định bởi: 
Đặt dãy (y H ) sao cho v n = 

T „ + i + 1 = 3 ( v „+ 1)-2 


ị Vj = 77j - 3 = -2 
\ v n + l= 3v n - 2 ’ n>\ 

y n +1,77 > 1, thay vào công thức truy hồi của dãy (v n ) ta được 


=> y n+ i = 3 t „ 

=í> (y a ) là một cấp số nhân với số hạng đầu y, = Vj -1 = -2 -1 = -3 và công bội q = 3 

y n =- 3.3 n - l =-3 n 

=>V'=- 3 '+l 

Vây: u n =-3"+1 + 377 


Bài tập tương tự; Tìm công thức của số hạng tổng quát của các dãy ( 77 ,,) biết: 


8 




GV: Phạm Thị Thu Huyền 


K+1 = u n - 2n - h n > 1 


Uị = 1 


u n+ I=u n +n\ n > 1 


(Đs: M„ =1 + 1 +2 +... + («-1) = v — ) 


Wj = 1 


« B+ 1 =w„+2n 2 ,n>l 


(Đs: u„ =l + 2Ịl 2 +2 2 +3 2 +.... + (n-l) 2 ] = l+ ^ ? ^ 


LOẠI 2.2: Cho dãy (u n ) xác định bởi: ị n với q + 0 

km =^„+rc", n > 1 


GIẢI: 


Trường hơp 1: Neu ợ = 1 

pháp sau: 

Ta có: u, = a 


Uy = a 


M „+1 = M „+ rc "> 


ta có thể làm bằng phương 


m 2 = Uy + rc 

u 3 =u 2 + rc 2 


w 4 = «3 + rc 


u n = u n -i+ rc "~ l 

Cộng vế với vế ta được: 


u n = a + (c + c 2 +c 3 + .... + c" l )r = a + - 


c ( c ' M - 1 ) r 


M « + l + rc ”> 


_/í 

Đặt dãy (v n ) sao cho: u n = v n + ——, thay vào công thức truy hôi ta được 






GV: Phạm Thị Thu Huyền 


=> (v„) là một cấp số nhân với số hạng đầu Vj = Mj ——— = a ——— và công bội 

c-q c-q 

bằng q 


rc „_1 

•V B = a- 7^7 q 
1 c-g 1 


rc" rc rc" 

u n= v n + -^- = a ~— „ q + 7 ^— 

c-q 1 c -<7 i c-q 


Trường hợp 3: Nếu c = q => < 1 

u, = qv n +rq n , n>\ 

Đặt dãy số (v n ) sao cho: W B = q n .v n , thay vào công thức truy hồi của dãy (m ; i ) ta 
được 

^" +1 N + 1 = ?(?x) + ^" 


■\ + 1 =V B +- 


(v n ) là một cấp số cộng với số hạng đầu Vj = — = — và công sai d = — 

q q q 


k =1 


Ví dụ 2.3: Cho dãy (« (í ) biết 


U n + l = U n + 7 

V l 


1 Y với neN*. 


Xác định số hạng tổng quát của dãy (u n ) 


(Đs: u n =2- ) 

V Ả 


Cách 1: 


Bài giải: 


ĩ 




GV: Phạm Thị Thu Huyền 


Cộng vế với vế ta được: 


, , ,1 , 
u — 1 + — + 
2 


Cách 2; 

f I Ỵ 

1 2 1 ( 1Ỵ 

Đặt dãy số (v„) sao cho: u n =v w + v =v n -2. 2- thay vào công thức truy hồi ta 

_i v2 

2 


1 

v2y 


í 1 \ 


«—1 1 


+.+ 


í 1 h 




■ = 2 - 




1- 


1 

v2 J 


được: 


v n+l - 2 


rn 

/2+1 

rn 

n 

rr 


= v -2 


+ 



n 

ŨJ 


u. 


■ V,.,, = V.. 
n+1 « 


=í> dãy (v„) được xác định bởi: < 

V Ì =U Ì + 2 

rn 

u. 


V , = V 

L /2+1 V 



= 1 + 1=2 


■v„ =Vj = 2, « > 1 


Vậy: w n =2-2 


6 1V í \ Y _1 


= 2 - 




1 

V 2y 


Ví du 2.4: Viết công thức của số hạng tổng quát của các dãy số (w„) với: 


1) 


2 ) 


U\ = 8 


u n+l =2u n +3 n ,n>ỉ 


[ M 1 = 1 

K + 1 = 5m„-3",«>1 


(Đs: u n =5.2"-'+3") 


(Đs: «„=t(3"-5-')) 


3) 


Uj =101 


k + i=7w„+7" +1 ,n>l 


(Đs: u„ = n.l n + 94.7 ) 


4) 


Uị = 1 


k +1 =2 m h + 6.2",« > 1 


(Đs: =3«.2"-5.2"- 1 ) 


5 ) 


«J = 0 


u n+ì =u n +2n.3\n>\ 


o 0/2+1 

(Đs: u n = —^~ I- /7.3") 


Bài giải: 


11 





GV: Phạm Thị Thu Huyền 


ỈUị =8 

Wi =2u n +3 n ,n>ỉ 


Đặt u n = v„ +3",/? > 1 thay vào công thức truy hội của dãy (u n ) ta được: 
v„,+3"'=2(v,+3-) + 3” 

=^> V.. ,, = 2v_ 

n+1 « 

=> (v n ) là một cấp số nhân với số hạng đầu V; = Uị -3 = 5 và công bội q = 2 
=^„=5.2^ 

=>«„ =5.2" _1 +3" 


2 ) 


Ị = 1 

k + i = 5 w„-3",h>1 


3" ^ ^ x , 

Đặt u n = v n + — thay vào công thức truy hôi ta được 


>«+l 


V n+\ + ' 


= 5 


, 3" 

v n+ 2 


-3" 


=^ v „ + l = 5v „ 

=> ( v n ) là một cấp số nhân với số hạng đầu 



và công bội q = 5 


3) 


=-«„=-h 5 " ,+ 2- 3 ” 

u =101 

{u n+ì = lu n +r + \n>\ 


= ị(3"-5 n - ì ) 


Đặt u n = Tv n thay vào công thức truy hồi ta được 

V +ỉ v n+ỉ =l.Vv n +T +l 

=> v „ + l = V n +ì 



là một cấp số cộng với số hạng đầu 


Uị 101 _ . 

v l = -y = -ỹ- và công sai d = 1 


101 94 

=> v„ = —— + n -1 = « + — 
7 7 

=>«„ =«.7"+94.7"- 1 


12 




GV: Phạm Thị Thu Huyền 


4) 


u x = 1 


u n+ỉ =2u n +6.2 n ,n>\ 


Đặt u n = 2" v n , n > 1 thay vào công thức truy hồi ta được 

1 -y 2 '2^ n -y _j_ ^ 


K n+1 

'Tm = v„+3 


/ \ ' r ' y lí \ 

■ (v n ) là câp sô cộng với sô hạng đâu V 1 = 2 = 2 va c ° n s sa * ^ = 3 


•T, =^ + («-1)3 = 3«-^ 


• u„ = 


2 

Mì 

2 ) 


.2" =3/7.2"-5.2 


«-l 


5) 


1 Uị =0 

1 M „+1 = +2».3",w > 1 


Đặt u n = 3 ”v n ,n > 1 thay vào biểu thức truy hồi của dãy (u n ) ta được 
3" +1 v n+1 = 3"v„ +2/7.3" 


1 


Vn+1 3 V " + 3 n 


dãy (v B ) xác định bởi 


„ _ «1 n 

V, = — L = 0 

1 2 


1.2 
- v„ + — 
3 " 3 


v„ + 1 =TV„+-«, /ỉ > I 


V 

Đặt v n = y n + n thay vào công thức truy hồi của dãy (v„) ta được 


y n+l +n + ỉ = ị(y n +n) + ^n 


1 , 

T n+ 1 =-T„-l 


(y„) xác định bởi 


Ti = —1 = —1 

1 , 

T„ + i=-T„-h «>1 


Đặt y n =t n ~— thay vào công thức truy hồi của dãy (y„) ta được 

3 1 r ., , 

t n+i --=-\ L-- 1-1 


2 3 

Ị_ 
3 


í. 3 ì 

V 


•Í B+ 1 =-h 


13 




GV: Phạm Thị Thu Huyền 


, , , A 3 3 3 I 

■(t n ) là một câp sô nhân với sô hạng đâu b =y 1 +Ỷ = -l + j = ỷvà công bội q = ị 


o 0«+1 

■u„ = ~ +n. 3 n 

n 2 


LOẠI 2.3: Cho dãy số (u n ) xác định bởi: 


GIẢI: 


u J = a 


U n + 1 = 


Ợ + du n 


5 /ỉ > I 


Đặt dãy số (v„) sao cho: u n = — thay vào công thức truy hồi của dãy ( u n ) ta đuơc 


1 _ V, 

v „*. ?+ Ẩ 


c + l d v n + d 

q d 

■ V » + 1 =^ v «+„ 
c c 


■ (v ): < a quay về DẠNG 1 

q d 

v n + i=„ v n+„> »>1 

1 c c 


LOẠI 2.4: Cho dãy số (w„) xác định bởi: í b + cu_ 


GIẢI: 

Đặt w n = v n +a,n>\ thay vào công thức truy hồi của dãy (u n ) ta đuợc 
ồ + c(v„+a) 

v n+l +a= 

p + r{v n +a) 

b + ca + cv -ap- arv - a 2 





GV: Phạm Thị Thu Huyền 


-a 1 +{-p + c)a + b +ịc — ra)v n 


(p + ra) + rv n 

Đe dãy (v n ) trở về loại 2.3, ta chọn 
-a 2 +(-r + c)a + b = 0 


a 


là nghiệm của phương trình 


Ví dụ 2.5: Tìm công thức của số hạng tổng quát của các dãy (u n ) sau, biết: 


1) 


Uy = 1 


u n+ n > 1 


1 + ll „ 


2 ) 


Uị = 2 


U n + l = 


2 + u, 


'■> n > 1 


3) 


1 

2 


M = 
n +1 


2 - 


4) 


Wj = 1 


U n + l = 


1-4«, 

l-6w„ 


ĩĩ > 1 


(Đs: U,=Ị) 

n 

(Đs: * - ) 


(Đs: w n = —2—) 
« + l 


( Đs: =1^—+ ị) 


" 2" +2 - 6 2 


Bài giải: 


1) 


Wj = 1 


U n + l = 


1 + u „ 


n > 1 


Đặt w n = — thay vào công thức truy hồi của dãy (u n ) ta được: 

^ n 

1 1 

>>„, 1+1 

V n 


15 





GV: Phạm Thị Thu Huyền 


1 1 


v „ + l Ì + V n 

v n+ l = v „ +1 


Dãy (v„) là cấp số cộng có số hạng đầu Vj = — = 1, công sai d = 

Uị 


= Vj + {n - 1) d = 1 + n -1 = i 


“n = 7 
n 


u x = 2 


2) ị _ u n 

M "+1 = 77TT’ 

l 2 + w„ 

Đặt w„ = — thay vào công thức truy hồi của dãy [u n ) ta đuợc: 

^ n 


2 + Ị 

v n 

1 1 


V n + 1 2v „ +1 

■T i+ 1= 2 T, + 1 


Đặt v„ = y n -1 thay vào dãy (v n ) ta đuợc: 

Tn+l = 2 T« 


(y„) là một cấp số nhân với số hạng đầu y x =v J +1 = — +1 = 

ỉ/ị 

3 


=>^=^2^=3.2 

^v„=y„-l = 3.2"- 2 -l 

1 

=> u„ = 


n o o/7-2 


3.2 -1 


3) 


2 


” +1 o 

l 2-M n 

Đặt dãy số ( v n ) sao cho: u n =v n + a thay vào dãy («„) ta đuợc: 
1 


v n + 1+« = 


2-v-a 


và công bội q = 2 


16 




GV: Phạm Thị Thu Huyền 


a -2a + l + av„ 


■ v n + 1 = ■ 


2-a-v n 

Chọn a là nghiệm của phương trình: a 1 - 2a + 1 = 0 =í> <2 = 1 

=>«„ =v„+l và v n+ỉ =-^~ 

Đặt dãy số (y„) sao cho: v n =— thay vào dãy (v„) ta được: 

y n 


y„ 


y n+ 1 1__L 

1 1 

=í>^—= ——— 

Tn+1 T„-l 


' T«+I = v„-l 

■ ( y n ) là cấp số cộng có số hạng đầu y l = — = — —- = -2 và công sai d = 

Vj Uị -1 

y n =-2 + (n-\){-\) = -n-\ 


-1 


V - 1 -- 1 


y« n+l 


u„ = v„ +1 = 1 — - 


1 


4) 


Wj = 1 


U n + l = 


1-4 u n 

1 - 6 « 


n +1 « +1 


n > 1 


Đặt dãy (v„) sao cho «„ = v„ + a , thay vào công thức truy hồi ta được 
l-4(v„+a) 


V n + 1+« = 


K n+1 


l-6(v„+a) 

(ó<2 2 - 5(2+ l)+ (6(2-4) 
l-6(v„+a) 


=> chọn a = ^ là một nghiệm của phương trình 6a 2 -5a + l = 0 

1 

V, = — 

1 , , 1 2 
Khi đó u n = v n + 2- và dãy sô (v n ) được xác định bởi < 

2 v_, = v \ 

[ 2 + 6v„ 

Đặt dãy số (y„) sao cho v n =— thay vào công thức truy hồi của dãy (v„) ta được 

y n 


17 




GV: Phạm Thị Thu Huyền 


1 _ y« 

Vm 2 +— 

y n 

1 1 

y n+ 1 - 2 y„ + 6 
y n +\ = 2y„+6 

(v„) được xác định bởi <1 - 

w l-Vn +1 = 2y„ + 6, n > 1 

Đặt dãy số (x„) sao cho y n =x n -6 thay vào công thức truy hồi của dãy {}’„ ) ta được 

X n +1 - 6 = 2 (x B - 6) + 6 

=> v+l = 2x „ 

=> (x n ) là cấp số nhân với Xj = V; + 6 = 8 và công bội q = 2 

=^x„ =8.2"- 1 =2 n+2 

^ t "= 2" +2 -6 


• v„ = 


n r\n +2 


2 " + - 6 


• w„ = ■ 


2" +2 - 6 2 


- + - 


Bài tập tương tự: Tìm công thức của số hạng tổng quát của các dãy ( u n ) sau, biết: 


1) 


U\ = -1 


u n + l = 


2ll n~ 2 

3« -1 ' 


n > 1 


2 ) 


Wj = 0 


2u„ +1 


n > 1 


2.3. Sử dung máy tính Casio để tìm các số hang trong môt dãy số đươc cho bỏi công thức 
truy hồi: 

Theo dự án mới của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, từ năm học 2016 - 2017 kỳ thi THPT 
Quốc gia, bộ môn Toán thi bằng phưoug pháp trắc nghiệm. Vậy, với một bài toán về dãy 
số mà dãy số đó cho bởi công thức truy hồi thì phải giải thế nào? Có phải tìm công thức 
của số hạng tổng quát hay không? 

Sau đây tôi xin giới thiệu quy trinh bấm máy tính Casio để tim giá trị u k của một dãy số 
cho bởi biểu thức truy hồi 


18 




GV: Phạm Thị Thu Huyền 


r [u =1 

Ví du 3.1: Cho dãy số ( u n ) xác định bởi ị 1 . Tính w 8 ? 

[ U n + 1 = u„+3,n>ì 

Bài giải: 

+ Gán giá trị của Wj = 1 vào biến A: 1 SHIFT STO A 

+ Dùng biến D làm biến đếm, công thức truy hồi bắt đầu đuợc tính từ u 2 , nên ta gán cho 
biến đếm D giá trị khởi đầu là 1: 1 SHIFT STO D 

+ Biểu thức lặp: Khi biến đếm D tăng lên 1 đon vị thì u 2 = Wj +3 = A + 3 và ta lại gán giá 
trị của u 2 vào biến A, cứ nhu vậy biều thức đuợc lặp lại. Nên ta có biểu thức lặp nhu sau: 
D = D + l:A = A + 3 

+ Sau đó bấm phím CACL và liên tiếp các dấu “=” cho đến khi giá trị D = D +1 = 8 thì 
tính đuợc u % . 

Tóm lai CỊUV trình bấm máy như sau: 

1 SHIFT STO A 
1 SHIFT STO D 

D = D + ỉ:A = A + 3 
CACL = = =.= 

Cho đến khi trên màn hình có D = D +1 = 8 bấm tiếp dấu “=” ta được A = u s =22 

Chú ỷ: Các ký hiệu “=” và trong biểu thức lặp D = D +1: A = A + 3 là những phím màu 
đỏ trên bàn phím của máy tính Casio, nên ta phải bấm tổ họp phím ALPHA và dấu “=”, 

dấu màu đỏ. Còn dấu “=” sau khi gọi phím CACL = = =.= là dấu “=” màu đen 

trên màn phím máy tính Casio. 


Ví du 3.2: Cho dãy số (u n ) xác định bởi: 


u ] =2 


u 2 = -1 


Tính u n ? 


/l n +2 


= u„+2u n _ l ,n>\ 


Bài giải: 

Vì công thức truy hồi được tính theo 2 số hạng đứng ngay trước nó, nên ta cần dùng đến 2 
biến A và B cho 2 số hạng đó và phải dùng tới 2 lần lặp. Quy trình bấm máy như sau: 

2 SHIFT STO A 
-1 SHIFT STO B 
2 SHIFT STO D 

D=D + Ì:A = B + 2A:D = D + Ì:B = A + 2B 

CACL = = = ....= 

Cho đến khi D = D + 1 = 7 bấm tiếp dấu “=” nửa ta được u 7 = 23 


19 






GV: Phạm Thị Thu Huyền 


Lời bình: Với quy trình này học sinh không phải dùng nháp và tính từng bước từ công 
thức truy hồi hoặc không phải tìm công thức của số hạng tổng quát đồng thời cũng có lợi 
khi bài toán yêu cầu tim u k với k hơi lớn (VD: u 40 ,u 45 ) 


Bài tâp áp dung: 


Bài 1; Cho dãy số (u n ) xác định bởi: 

„ 9 

A. 1 B. -- 

8 


«! = 2 

< u +\ .Số hạng u 4 của dãy số là: 

u n + 

„7 „4 

c. D. -- 

8 3 


Bài 2: Cho dãy số hữu hạn (V ) có dạng khai triển là: 1; -1; -1; 1; 5; 11; 19; 29; 41; 55; 
Khi đó công thức tổng quát của dãy số là: 

A. u n = n 2 + 3n - 1 B. u n =n 2 - 3n - 1 

c. u n =n 2 -5n +5 Đ.u n =n 2 -2n 


Bài 3: Cho dãy số (« n ) xác định bởi 


quát u n là: 

* 2 " -1 

ấ --Un = 


U\ = 1 


u n+ x = u n + 


rn 

UJ 


,n>\ 


Công thức của số hạng tổng 


n /-> / 1 —1 


2" 

2"+3 

u n = 


B. u 

D. 11 = 


2" +1 -l 

2 " 

2" +1 +1 


w r\n +1 


Vói bài số 2: Ta sử dụng MODE 7 để kiểm tra từng đáp án 
Quy trình bấm như sau: 


MODE 7 

F(x) = X 2 +3x-l 

START1 
END 10 
STEP 1 

Sau đó dò trên cột / (x). Neu cột này trùng với các giá trị của các số hạng trong dãy số 
thì ta chọn biểu thức đó. 

Chú ý: Với máy Casio fx - 570 VN PLUS ta có thể kiểm tra một lúc 2 đáp án qua 2 hàm 
f[x) và g(x) bằng phím chuyển đổi: SHIFT MODE ▼ 5 2 


2,4. Các bài toán thi học sinh giỏi các cấp: 


20 




GV: Phạm Thị Thu Huyền 


Bài 1: (Đề thỉ chọn HSG môn toán lớp 11 của trường THPT Vũng Tàu năm học 2014 
-2015) 

= 1 

Cho dãy Số (u n ) xác định bởi: í I Y 

K + l= U n + -ị ’ n ^ 1 

V z ) 


Chứng minh rằng u n 



Cách 1: 

Ta có: u Ị = 1 




( 1 Ỵ _1 

U n= U n-l + 

V z ) 

Cộng vế với vế các đẳng thức trên ta được: 



Cách 2: 


Đặt dãy số (v„) sao cho u n 



thay vào biểu thức truy hồi ta 


được 



=> v „ + l = V n 

=> ( v n ) là một dãy số hằng 


=í> V 


n 



2 

3 


21 






GV: Phạm Thị Thu Huyền 


2 2 ( lỴ 

W " 3 3 V 2y 


1- 


( 1 Y 


V 


Cách 3: Chứng minh quy nạp 

Bài 2: (Đề thi Olympic 27/4 môn Toán - lớp 11 của Sở GD và ĐT Tỉnh Bà Rịa Vũng 
Tàu năm học 2012 - 2013) 

\u x = \Ỉ3 

Cho dãy số (u n ) xác định bởi 


u n + \Ỉ2 1 . Tinh «2013 

1+ 1-V2V’ 


Bài giải: 

Đặt dãy số ( v n ) sao cho u n = tanv„, thay vào công thức truy hồi ta đuợc: 


tan V + tan 


n 


tanV H+l = 


71 

1 - tan ' . tan v„ 
8 

( n ^ 
V ' í+ Iy 


tan v n+l = tan 


71 


=> chọn v„ +1 =v„+ị 


71 


(v n ) là cấp số cộng với số hạng đầu y/ĩ = tan Vj =í> Vj = ^ và công sai d = 

3 8 


7Ĩ I . \ 7Ĩ 
•V, = -- + (n - 1) 

n "Ị V / o 


3 

u„ = tan 


W 2013 tan 


8 

71 / , \ 7t 


7V . 2012;r 

-1-—- 

3 8 


V3 

3 


22 




GV: Phạm Thị Thu Huyền 


23 




